Hành Trình Đi Tìm "Phân 
Nửa" 

Lý Lạc Long 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Hành Trình Đi Tìm "Phân Nửa" 


Lý Lạc Long 
Hành Trình Đi Tìm "Phân Nửa" 


Trong cuộc sống hầu hết chúng ta đều mơ ước tìm được 
"phân nửa" của mình. Nhưng trong thực tế thì có bao nhiêu 
người đã tìm được phân nửa của mình như đã mơ ước? Câu 
hỏi chắc hơi khó có trả lời chính xác. Nhưng căn cứ theo 
thống kê thì tổng cộng con số của ly dị và số người chọn 
cuộc sống độc thân ( mặc dù có đủ điều kiện để lập gia 
đình) có lẽ không dưới 50 % của những người trong lứa tuổi 
có thể lập gia đình. Lý do ly dị hay chọn cuộc sống độc thân 
thì rất nhiều và khác nhau tùy theo hoàn cảnh của mỗi 
người . Nhưng tóm lại thì chúng ta có thể nói những người 
này đã không tìm được hay cảm thấy hạnh phúc trong đời 
sống gia đình, đời sống lứa đôi. Họ thất vọng và không vừa ý 
với người "bạn đường" của họ . Nói một cách khác thì họ vẫn 
chưa tìm được "nửa phần đi lạc" của họ . 

Có người nói, cuộc sống là một cuộc hành trình tìm kiếm 
tình yêu và mỗi người sẽ tìm thấy ba người . Người mình yêu 
nhất, người yêu mình nhất và người bạn đồng hành hay bạn 
đời của mình. Nhưng trong cuộc sống thực tế thì rất hiếm 
hoi là ba người này sẽ cùng là một người. Người mình yêu 
nhất có thể không yêu mình, người yêu mình nhất thì mình 
lại không yêu và người bạn đồng hành thì không phải là 
người mình yêu nhất hay người yêu mình nhất mà chỉ là một 
người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất. Cho những người 
may mắn "yêu và được yêu" thì vì hoàn cảnh này nọ khiến 
họ không thể là bạn đời được thì quả là một điều rất đau 


khổ. Cái câu "tạo hoá trêu người" rất là đúng cho quá trình 
tìm kiếm tình yêu trong cuộc sống của đa số chúng ta. 
Chúng ta thường nghe những lời thể non hẹn biển của 
những đôi bạn tình. Hai người đang yêu nhau thì thích nghe 
và nhiều khi còn yêu cầu người bạn tình "thể hẹn" như thế, 
nhưng trong thực tế thì làm gì có những chuyện đó. Trong 
tình yêu thì có lẽ nói là một chuyện và làm là một chuyện 
khác. Người nói có thể không tin những gì mình nói và người 
nghe thì có lẽ cũng không tin những điều mình nghe. Cái 
điều thực tế nhất là ... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho 
bạn? Hay ngược lại bạn là người thứ mấy trong cuộc sống 
của người yêu của bạn . Không ai muốn thay đổi tình yêu 
của mình cả nhưng đây là một chuyện thực tế.. Khi yêu thì 
là yêu, khi không yêu thì là không yêu và rất khó mà giả vờ . 
Khi một người không còn yêu mình và muốn rời xa mình thì 
bạn đừng nên tìm cách ngăn cản dù bạn còn yêu hay không 
yêu người đó nữa . Vì nếu bạn còn yêu thì bạn sẽ mong cho 
người đó có cuộc sống hạnh phúc với người mà người đó 
yêu. Và nếu bạn cũng như người đó không còn yêu nữa, thì 
càng không có lý do gì hay tư cách gì để trách hay ngăn cản 
người đó. 

Tóm lại, chuyện tan vỡ trong tình yêu thì hầu như ai cũng 
từng trải qua ít nhất một lần trong đời, và không nhất thiết 
là phái nữ là người bị tổn thương nặng nề như quan niệm 
của đa số người. Nếu phải đối diện với tình huống khó khăn 
này, chúng ta nên cố gắng đừng để mình ngập chìm trong bi 
lụy, mà nên nghĩ rằng cánh cửa này đóng lại thì cũng có 
cánh cửa khác đang mở ra và biết đâu đây là một cơ hội tốt 


cho tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống của bạn . Đừng nên 
nhìn quá lâu vào cánh cửa đang đóng bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội 
nhìn những cánh cửa đang mở ra. Khi người yêu của bạn 
muốn chia tay, xác xuất rất lớn là người ấy đã yêu người 
khác. Đó là kết luận từ khảo sát của các nhà tâm lý học hiện 
đại. Vậy, chẳng còn lý do gì để bạn phải luyến tiếc một trái 
tim đã đổi thay. Tình yêu cần có sự tự nguyện của cả hai 
bên. Giữ người muốn ở lại chứ ai giữ chi kẻ muốn ra đi để 
làm gì? Bạn hãy tự an ủi rằng, ít ra người ấy cũng không 
muốn lừa dối bạn. 

Là con người thì ai cũng mơ một mái ấm gia đình và một số 
người phải đối diện với sự chọn lựa : Lấy người yêu mình hay 
lấy người mình yêu? Hai quan niệm hoàn toàn trái ngược 
nhau . Những người theo quan niệm " lấy ngươì mình yêu" 
thì cho rằng : Được sống với người mình yêu thì còn gì sung 
sướng bằng, dù người ta không yêu mình nhưng vẫn chấp 
nhận bổn phận làm vợ ( hay chồng), vẫn đáp ứng những đòi 
hỏi chính đáng của mình là đủ rồi .. Chỉ những việc như : 
được ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giuờng, được tự 
do kề cận, được thoải mái ngắm nhìn, được quan tâm, được 
săn sóc, được chiều chuộng .... người mình yêu cũng là niềm 
hạnh phúc và đâu phải ai cũng có được. Nhưng người theo 
chủ trương "lấy ngươì yêu mình" thì lại cho rằng : Khi người 
ta yêu mình, thì chắc chắn họ sẽ hết lòng săn sóc phục vụ 
mình, luôn săn đón những ham muốn của mình để mà chìu 
chuộng. Như thế chẳng sướng một đời ư? Và biết đâu, sau 
một thời gian chung sống, thấy người ta quá tốt với mình, 
làm cho mình cảm động, mình lại cũng yêu người ta thì còn 


hạnh phúc nào bằng. 

Cho những người chưa có kinh nghiệm với cuộc sống gia 
đình, mới nghe qua lập luận của hai trường phái, thì thấy 
cũng rất thực tế và khó bác bỏ. Và thường thì phái nữ chọn 
lấy người yêu mình hơn để được thương yêu chiều chuộng, 
sự chọn lựa này có lẽ phần lớn bắt nguồn từ bản chất chân 
yếu tay mềm của phái nữ. Còn phái nam thì có lẽ do sức dài 
vai rộng, muốn đóng vai người hùng, bảo bọc che chở người 
mình thương yêu nên thường chọn lấy người mình yêu. Hai 
lập luận này có thể đúng nếu cuộc sống chung chỉ kéo dài 
trong một thời gian ngắn, và có thể những người trong cuộc 
chưa kịp nhận ra những ước mơ thực sự, những nỗi đau 
thầm kín buốt lòng của "đồng sàng dị mộng", của tình yêu 
chỉ có từ một phía, của tình một chiều hay còn gọi là tình 
yêu đơn phương. 

Như người ta thường nói : "cuộc sống là một quá trình đi tìm 
tình yêu" và "không yêu, không phải là sống mà chỉ là tồn 
tại" thì lấy người mình yêu và người đó không yêu mình thì 
chẳng khác chỉ lấy một người "không sống" mà chỉ đang tồn 
tại.. Tương tự như bạn đang sống với cái xác không hồn, 
chẳng thương yêu hay quan tâm gì đến bạn. Thì thử hỏi bạn 
có thể hạnh phúc với cái xác không hồn như vậy suốt đời 
không? Có thể bạn đang yêu người đó quá nên nghĩ : Thế 
cũng được, thế còn hơn cuộc sống không có người đó. Đây 
là cách suy nghĩ của một người đang đói, đang chỉ cần ăn 
thôi, và nghĩ rằng họ không cần thêm gì nữa cả. Nhưng cuộc 
sống thực tế thì sẽ không có đơn giản như vậy. Và con người 
thì ai cũng phải yêu. Người đó không yêu bạn, thì bạn có 


chắc là họ không yêu người khác không? Và bạn có chấp 
nhận được "chuyện như vậy" không? Cái gì khác thì chắc có 
lẽ bạn có thể sẽ chia xẻ . Nhưng tình yêu thì chắc chắn là 
không. Ghen tuông, nghi ky, theo dõi rình mò, ăn không 
ngon, ngủ không yên ... Và một cuộc sống như thế làm sao 
có hạnh phúc? 

Ngược lại, những ai chấp nhận lấy người yêu mình để được 
chiều chuộng, dù mình không yêu người ta, chẳng lẽ cả đời 
bạn sẽ không không yêu ai? Lễ nào bạn từ chối sống, không 
sống chứ chưa nói là sống hạnh phúc? Bạn nghĩ rằng cứ 
được người khác săn sóc, chiều chuộng là hạnh phúc ư? Nếu 
nghĩ thế, bạn có thể lầm lẫn . Sự săn sóc, chiều chuộng chỉ 
đem lại hạnh phúc cho ta khi ta chờ đợi nó. Nếu bạn không 
thể yêu nổi một người nào đó chắc chắn bạn phải có lý do. 
Nói khác đi, bạn không thích người đó. Một khi bạn không 
thích ai thì chắc có lẽ bạn cũng chẳng muốn người đó chìu 
chuộng, săn sóc mình. Và xa hơn nữa nếu bạn nhận sự 
thương yêu, chìu chuộng, săn sóc của người này nhưng tâm 
hồn lại hướng về người khác thì trên phương diện đạo đức 
của con người thì không thể chấp nhận được. Nói một cách 
khác là bạn đang lợi dụng người khác hay tệ hơn nữa là bạn 
đang lừa mình và gạt người. 

Rõ ràng lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu đều sai 
lầm. Và nếu cần một hình ảnh để dễ so sánh, có thể so sánh 
câu hỏi: "Lấy người mình yêu hay người yêu mình?" với câu: 
"Nếu phải què một chân thì nên què chân phải hay chân 
trái?" Tại sao ta lại phải chọn một trong hai chuyện bất hạnh 
đó, trong khi không ai bắt buộc mình? 


Có lẽ những phương châm duới đây sẽ giúp bạn và tôi trong 
hành trình đi tìm kiếm phân nửa của mình và thưởng thức 
những điều kỳ diệu của tình yêu : 

"- Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, 
hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai 
trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân 
nơi trái tim người ấy mà thôi. 

- Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi 
ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim 
ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình 
không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách 
ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, 
mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh 
phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có 
khác nhau. 

- Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tình 
yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để 
nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ 
hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình 
yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể 
làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu 
của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm 
hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng cũng phải 
sản sàng buông tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã 
muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm 
sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu 
thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung 
quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Có 


những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống 
không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một 
nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu 
có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ 
phải đến với họ, hơn là một điều xuất phát từ chính bản 
thân họ. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là - 
tình yêu là một món quà - và chỉ có thể đâm chồi nảy lộc 
khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó 
trong trái tim mình . Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. 
Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị 
trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình " 

Lại thêm một cuối tuần sắp qua trong cuộc sống, trong cuộc 
hành trình tìm kiếm phân nửa của chúng ta . Chúc tất cả, 
bạn và tôi , một cuối tuần như ý. 

Lý Lạc Long (TTL/TCT/MAI/15/9/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: TTL - Lý Lạc Long 
Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 2 năm 2006 


